Tác động của lãnh đạo kỹ thuật sô, phát triên sản phâm và thương mại... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29473 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (tế 
và IJưr báo 


Economy & Forecast Revisw ®) n Ïỉ ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ẠCH VÀ BẦU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 

Tác động của lãnh đạo kỹ thuật số, phát triển sản phẩm và 
thương mại hóa đến năng lực cạnh tranh tại các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

16:39 | 09/08/2024 


[Hi:Ï bài viết nhằm đánh giá tác động của lãnh đạo kỹ thuật số, phát triển sản phẩm và thương mại hóa đến năng lực 
cạnh tranh tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam. 


TS. Mai Thị Phương Thùy 
Khoa Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Văn Lang 
Email: thuy.mtp@vlu.edu.vn 
Tóm tắt 


Thông qua kết quả khảo sát đối với 232 thành viên ban lãnh đạo các DNNVV ở Việt Nam, nghiên cứu điều tra tác động của 
lãnh đạo kỹ thuật số, phát triển sản phẩm và thương mại hóa đến năng lực cạnh tranh tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV) Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả 3 biến quan sát: Lãnh đạo số, Phát triển sản phẩm, Thương mại hóa 
đều ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% đến Khả năng cạnh tranh của các DNNVV. 


Từ khóa: lãnh đạo kỹ thuật số, phát triển sản phẩm, thương mại hóa, năng lực cạnh tranh 
Summary 


Through a survey of 232 members of the board of directors of small and medium-sized enterprises in Vietnam, this study 
investigates the impact of digital leadership, product development, and commercialization on competitiveness in 
Vietnamese small and medium-sized enterprises. The research results showed that all three observed variables, including 
Digital Leadership, Product Development, and Commercialization have a positive and statistically significant impact at the 
1% level on the competitiveness of small and medium-sized enterprises. 


Keywords: digital leadership, product development, commercialization, competitiveness 
GIỚI THIỆU 


hững tiến bộ công nghệ trong thế kỷ 21 đã thúc đẩy những thay đổi sâu sắc trong cách mọi người sống, làm việc và kết 
nối, gọi kỷ nguyên này là "Cách mạng công nghiệp 4.0" hoặc "Thời đại số' (Grybauskas và cộng sự, 2022). Ảnh hưởng sâu 
rộng của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã tạo ra một môi trường kỹ thuật số toàn diện trong xã hội đương đại 
Sung, 2018). Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra này được thúc đẩy bởi khả năng tiếp cận rộng rãi các công nghệ 
lên tiến, bao quanh máy móc tự động, rô bốt, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (loT), mạng kỹ thuật số và thực tế tăng 
cường (Memon và Ooi, 2021). Để ứng phó với bối cảnh đang thay đổi này, các doanh nghiệp buộc phải đổi mới để phục vụ 
hiệu quả cho cơ sở khách hàng đa dạng (Wang và cộng sự, 2022). Do đó, các nhà lãnh đạo tổ chức phải chịu thêm trách 
nhiệm đảm bảo sử dụng công nghệ tối ưu trong doanh nghiệp (Benitez và cộng sự, 2022). Tuy nhiên, việc hiện đại hóa các 
ổ chức không chỉ đơn thuần là cập nhật nguồn lực và triển khai các công nghệ mới hơn vì nó đòi hỏi phải điều chỉnh cấu 
rúc, hệ thống sản xuất, vai trò, lực lượng lao động và văn hóa của tổ chức phù hợp với những hoàn cảnh đang thay đổi này 
Kraus và cộng sự, 2020). Do đó, khái niệm “Lãnh đạo số” (LDS) đã nổi lên như một yếu tố then chốt trong việc tạo điều kiện 
cho quá trình chuyển đổi số của các công ty và đảm bảo thành công lâu dài của các sáng kiến cải cách tổ chức trong thời 
đại số này (Karakose và cộng sự, 2022). Một nhà lãnh đạo số được đặc trưng là một cá nhân sở hữu đa dạng các kỹ năng 
ãnh đạo số, kinh doanh và chiến lược cần thiết để chỉ đạo quá trình chuyển đổi số trong công ty, qua đó liên kết liền mạch 
các hoạt động của tổ chức với bối cảnh bên ngoài, quản lý hiệu quả các nguồn lực tổ chức và con người chiến lược để đạt 
được các mục tiêu đã xác định (Wang và cộng sự, 2022). Các nhà lãnh đạo số nhận ra và triển khai các sản phẩm hoặc dịch 
vụ khác biệt sáng tạo để thúc đẩy quá trình chuyển đổi chiến lược kinh doanh số, phù hợp với các nhu cầu bên ngoài của 
môi trường, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh cho công ty (Ardito và cộng sự, 2021). 


Các DNNVV rất cần thiết cho bất kỳ nền kinh tế nào vì chúng đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tạo 


lof7 8/13/2024. 3:27 PM 


Tác động của lãnh đạo kỹ thuật sô, phát triên sản phâm và thương mại... 


2of7 


việc làm. Các DNNVV đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, chiếm khoảng 90% doanh nghiệp trên toàn cầu và tạo 
ra khoảng 60% việc làm toàn cầu (Moursellas và cộng sự, 2022). Với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm là 7% trong những 
năm gần đây, Việt Nam nằm trong số những nền kinh tế đang phát triển có thu nhập trung bình tăng trưởng nhanh nhất thế 
giới. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, các DNNVV chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp năm 2020, tạo sinh kế cho 60% 
lực lượng lao động Việt Nam trong các lĩnh vực như thương mại, sửa chữa xe cơ giới và đồ gia dụng, sản xuất thực phẩm và 
đồ uống, xây dựng (Nguyen và cộng sự, 2020; Dinh và Nguyen, 2018). Tuy nhiên, các DNNVV lại gặp nhiều khó khăn trong 
khả năng cạnh tranh do thiếu vốn, trình độ công nghệ và phương tiện ký thuật hạn chế, quy mô sản xuất nhỏ, thiếu kinh 
nghiệm sản xuất... Do đó, nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV Việt Nam thông qua chuyển đổi kỹ thuật số và ứng 
dụng công nghệ là một yêu cầu tất yếu (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế). 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Tổng quan nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 


Mục tiêu cạnh tranh là đạt được ưu thế kinh tế. Khả năng cạnh tranh có thể được chia thành 3 loại cụ thể là: Khả năng cạnh 
tranh của công ty, Khả năng cạnh tranh của ngành, Khả năng cạnh tranh của các quốc gia (Cojanu và Pislaru, 2011). Các 
công ty cạnh tranh với nhau chủ yếu về các khía cạnh, đó là: Giá cả, Xúc tiến, Chất lượng sản phẩm, Kênh phân phối. Trong 4 
khía cạnh này, chất lượng là quan trọng nhất (Kumar và cộng sự, 1999). 


Lãnh đạo số được cho là một trong những nhân tố thúc đẩy lợi thế cạnh tranh của công ty nhằm tạo điều kiện và đẩy nhanh 
quá trình chuyển đổi số, từ đó ảnh hưởng hơn nữa đến khả năng áp dụng các công nghệ mới của công ty (Brunner và cộng 
sự, 2021). Lãnh đạo số là sự kết hợp giữa phong cách lãnh đạo chuyển đổi và việc áp dụng năng lực số của các nhà lãnh 
đạo để tận dụng công nghệ số (De Waal và cộng sự, 2016; Rudito và Sinaga, 2017). Quá trình chuyển đổi số đòi hỏi những 
nhà lãnh đạo số này phải thúc đẩy những thay đổi để tích hợp công nghệ và chiến lược tổ chức hướng tới đổi mới và chuyển 
đổi để đạt được những kết quả tích cực, chẳng hạn như hiệu suất tổ chức bền vững, đổi mới và sáng tạo cũng như cải thiện 
xã hội, từ đó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty (Brunner và cộng sự, 2021, Karippur và Balaramachandran, 
2022). Do đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết sau: 


HI: Lãnh đạo số có tác động đến Khả năng cạnh tranh của các DNNVYV. 


Sự tăng trưởng được cho là nhờ vào sự cải tiến liên tục trong các sản phẩm, dịch vụ do các công ty (Grabowska, Saniuk, 
2022; Weerawardena, McColl-Kennedy, 2002). Điều này đã dẫn đến sự quan tâm to lớn đến việc phát triển sản phẩm, dịch 
vụ mới và ý nghĩa của nó đối với khả năng cạnh tranh của công ty, phản ánh sự đóng góp ngày càng tăng nhanh chóng của 
việc phát triển dịch vụ mới cho các tổ chức. Ngày càng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng phát triển sản phẩm, dịch vụ dẫn đến 
lợi thế cạnh tranh của công ty (Weerawardena, McColl-Kennedy, 2002). Grabowska và Saniuk (2022) lưu ý rằng, các tổ chức 
phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới với mục đích đạt được lợi thế cạnh tranh và hiệu quả trong hoạt động. Hơn nữa, 
Grabowska (2016) khẳng định rằng, các tổ chức muốn thành công trên thị trường phải xây dựng một mô hình kinh doanh 
mở, phân biệt mình với các đối thủ cạnh tranh và điều kiện để đạt được lợi thế cạnh tranh là hiệu quả hoạt động thông qua 
các sản phẩm, dịch vụ được cải thiện (Schneider và Spieth, 2013; Teece, 2010). Bên cạnh đó, Roberts và Amit (2003) phát 
hiện ra rằng, phát triển sản phẩm, dịch vụ ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng thương 
mại tại Úc, điều này phù hợp với phát hiện của Weerawardena và McCollKennedy (2002) cho rằng, phát triển sản phẩm, dịch 
vụ mới thúc đẩy lợi thế cạnh tranh. Do đó, chúng tôi đề xuất rằng: 


H2: Phát triển sản phẩm có tác động đến Khả năng cạnh tranh của các DNNVV. 


Thành công của các tổ chức hoạt động trong môi trường năng động chủ yếu phụ thuộc vào khả năng thương mại hóa sản 
phẩm hoặc dịch vụ của họ (Rahimli, 2012). Do đó, khả năng thương mại hóa rất quan trọng đối với các công ty trong thị 
trường cạnh tranh khốc liệt, vì các tổ chức không thể đưa sản phẩm và dịch vụ của mình đến tay người dùng cuối nếu không 
có khả năng thương mại hóa (Neslihan và Hũseyin, 2012; Seo và cộng sự, 2015). Tương tự như vậy, thương mại hóa đã 
được nhấn mạnh là ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất của các công ty (Lee và Chung, 2010). Các công ty dịch vụ tận dụng 
khả năng thương mại hóa của mình để tạo ra mối quan hệ thân thiện với khách hàng thực tế và tiềm năng, do đó đảm bảo 
hiệu suất vượt trội và sự hài lòng của khách hàng (Rahimii, 2012). Một số nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan tích cực 
giữa thương mại hóa và khả năng cạnh tranh (Friedrichsen và cộng sự, 2017). Ngoài ra, Seo và cộng sự (2015) khẳng định 
rằng, các DNNVV của Hàn Quốc có khả năng thương mại hóa cao liên tục vượt trội hơn so với các đối thủ cùng thời. Do đó, 
chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng: 


H3: Thương mại hóa có tác động đến Khả năng cạnh tranh của các DNNVV. 
Mô hình nghiên cứu đề xuất 
Từ các giả thuyết nghiên cứu nói trên, nhóm tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu như Hình. 


Hình: Mô hình nghiên cứu đề xuất 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29473 


8/13/2024. 3:27 PM 


Tác động của lãnh đạo kỹ thuật sô, phát triên sản phâm và thương mại... 


3of7 


Phát triển sản phâm 
Thương mại hóa 


Phương pháp nghiên cứu 


Khả năng cạnh tranh 
của các DNNYVV Việt 
Nam 


Nguồn: Tác giả xây dựng 


Dữ liệu nghiên cứu 


Cuộc khảo sát trực tuyến đối với thành viên ban lãnh đạo các DNNVV thông qua bảng hỏi 5 mức độ (Hoàn toàn đồng ý/ 
hoàn toàn không đồng ý) được tiến hành từ tháng 5-6/2024 thông qua Google Forms, thông qua tiếp cận qua email và 
nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác nhau. Tổng cộng đã thu thập được 232 phản hồi hợp lệ. Để đảm bảo sự đại diện đa 
dạng giữa các ngành và tạo điều kiện cho sự hiểu biết toàn diện về cơ chế và mối quan hệ được đề xuất, mẫu nghiên cứu đã 
được cố tình rút ra từ phỏng vấn nhiều DNNVV từ nhiều lĩnh vực: dịch vụ viễn thông, sản xuất da giày, dệt may, công nghệ, 
giáo dục... 


Phương pháp nghiên cứu 


Nghiên cứu sử dụng phương pháp khám phá nhân tố (EFA) để phân tích mối quan hệ giữa các biến đo lường trong một mô 
hình. EFA giúp xác định cấu trúc ẩn của dữ liệu bằng cách xác định các nhân tố (factors) chung mà các biến đo lường có 
thể phụ thuộc vào. Quá trình phân tích EFA bắt đầu bằng việc xác định số lượng nhân tố cần phải giải thích dữ liệu một cách 
tốt nhất. Sau đó, phân tích sẽ xác định các trọng số (loadings) của mỗi biến đo lường trên từng nhân tố và mức độ mà nhân 
tố đó giải thích sự biến thiên trong dữ liệu. Phân tích EFA thường được sử dụng trong nghiên cứu xã hội, tâm lý học, giáo dục 
và các lĩnh vực khác để giúp hiểu rõ hơn về cấu trúc ẩn của dữ liệu và mối quan hệ giữa các biến đo lường. 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 


Kết quả kiểm định độ tin cậy của các thang đo tương ứng với 4 nhân tố trong mô hình là: Lãnh đạo số (LDS); Phát triển sản 
phẩm (PTSP); Thương mại hóa (TMH); Khả năng cạnh tranh của các DNNVV (KNGT) của các DNNVV thể hiện ở Bảng 1. 


Bảng 1: Kết quả kiểm định độ tin cậy của các thang đo trong mô hình 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29473 


8/13/2024. 3:27 PM 


Tác động của lãnh đạo kỹ thuật sô, phát triên sản phầm và thương mại... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29473 


Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 


LDSI -TTỊ 


Nhân tô Mã hóa 


Cronbach's Alpha 


Lãnh đạo số (LDS) 


Phát triên sản phẩm (PTSP) 


Thương mại hóa (TMH) 


Khả năng cạnh tranh (KNCT) 


Kết quả kiểm định thang đo cho thấy, hệ số Cronbachis Alpha của các nhân tố > 0.7 thể hiện thang đo có mức độ đo lường 
tốt, hệ số tương quan biến tổng đều > 0.3. Toàn bộ các thang đo tiếp tục được đưa vào phân tích EFA. 


Bảng 2: Kết quả tổng phương sai giải thích 


Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Component 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
T1 3.871 32.256 32.256 3.871 32.256 32.256 
2 2.146 17.880 50.136 2.146 17.880 50.136 
3 1.951 16.261 66.397 1.951 16.261 66.397 
4 .609 1U) MS) 71.472 
5 .o48 4.566 76.038 
6 .498 4.150 80.187 
7 480 4.002 84.189 
8 .444 3.696 87.886 
9 417 3.478 91.364 
10 „3/7 S), I5) 94.502 
11 .351 2923 97.425 
12 .309 29Y/(S) 100.000 


Nguồn: kết quả tính toán từ SPSS 24 


4of7 8/13/2024. 3:27 PM 


Tác động của lãnh đạo kỹ thuật sô, phát triên sản phâm và thương mại... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29473 


Cột phương sai tích lũy trong Bảng 2 cho thấy, giá trị phương sai trích là 66.397, cho thấy 3 nhân tố được trích ra giải thích 
được 66.397% thay đổi của các biến quan sát đã đề cập ở trên. Sáu nhân tố rút được tại điểm dừng Eigenvalue = 1.951 (> 


1). 
Bảng 3: Kết quả kiểm định KMO và Barlett 
Hệ số KMO 817 
Chi-Square xấp xỉ 1046.759 
Kiểm định Bartlett df 66 
Sig. .000 


Nguồn: kết quả tính toán từ SPSS 24 


Kết quả phân tích EFA cho thấy, các điều kiện để thực hiện EFA là phù hợp, trong đó hệ số KMO = 0.817 (> 0.5); hệ số Sig. 
của kiểm định Bartlett = 0.00 (< 0.05) (Bảng 3). 


Bảng 4: Ma trận xoay nhân tố 


Nhân tố 


PTSP3 .838 


PTSP2 .822 


PTSP4 .790 


PTSP1 783 


LDS4 .818 


LDS2 .808 


LDS3 .780 


LDS1 -799 


Nguồn: kết quả tính toán từ SPSS 24 


Bảng 4 cho thấy, các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố (Factor loading) > 0.5. Có 3 nhân tố được trích ra đại diện cho 9 
biến quan sát (không tính 3 biến quan sát của thang đo Khả năng cạnh tranh) được sắp xếp lại không thay đổi so với mô 
hình nghiên cứu đề xuất ban đầu. 


Bảng 5: Kết quả hồi quy mô hình 


Hệ số chuẩn hóa Khoảng tin cậy 95% Thống kê đa cộng tuyến 
Model + Sig. 
Beta Giới hạn dưới Giới hạn trên Tolerance VIF 
(Constant) -230| .818 -.494 .391 
LDS „235 5.356.000 ¡72 251712 .924 1.082 
1 
PTSP .9206|_ 10.605I .000 .442 .644 .917 1.090 
TMH .244 9.039.000 zIJÐ)I .345 .893 1.120 


Nguồn: Kết quả tính toán từ SPSS 24 


Bảng 5 cho thấy, hệ số Sig. của cả 3 biến độc lập (LDS, PTSP, TMH) đều < 5% và hệ số VIF rất thấp (< 2). Điều này chứng tỏ, 
hiện tượng đa cộng tuyến không xảy ra với các biến độc lập. Kết quả mô hình hồi quy cho thấy: 


- Lãnh đạo số (LDS): Biến này có hệ số chuẩn hóa là 0.255 và giá trị Sig. = 0.000, cho thấy Lãnh đạo số có tác động tích cực 


Sof7 8/13/2024. 3:27 PM 


Tác động của lãnh đạo kỹ thuật sô, phát triên sản phẩm và thương mại... 


6of7 


đến biến phụ thuộc và phù hợp với giả thuyết H1. 


- Phát triển sản phẩm (PTSP): Biến này có hệ số chuẩn hóa là 0.506 và giá trị Sig. = 0.000, cho thấy Phát triển sản phẩm có 
tác động tích cực đến biến phụ thuộc và phù hợp với giả thuyết H2. 


- Thương mại hóa (TMH): Biến này có hệ số chuẩn hóa là 0.244 và giá trị Sig. = 0.000, cho thấy Thương mại hóa có tác động 
tiêu cực đến biến phụ thuộc và phù hợp với giả thuyết H3. 


Như vậy, các biến Lãnh đạo số, Phát triển sản phẩm, Thương mại hóa có tác động tích cực đến biến phụ thuộc Khả năng 
cạnh tranh của các DNNVV. 


KẾT LUẬN 


Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 3 nhân tố có tác động tích cực đến Khả năng cạnh tranh của các DNNVV, được sắp xếp 
theo thứ tự từ cao xuống thấp, như sau: Phát triển sản phẩm, Lãnh đạo số, Thương mại hóa. 


Những phát hiện của nghiên cứu này có tầm quan trọng lớn về mặt quản lý và thực tiễn đối với các chuyên gia, nhà quản lý 
và người ra quyết định làm việc trong lĩnh vực quản lý tại các DNNVV tại VN. Những phát hiện thu được từ mối quan hệ giữa 
Lãnh đạo số, Phát triển sản phẩm, Thương mại hóa và Khả năng cạnh tranh của các DNNVV Việt Nam đã cung cấp hướng 
dẫn thực tế để cải thiện chiến lược kinh doanh, thúc đẩy đổi mới và giành được lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh khó khăn 
cho các doanh nghiệp Việt Nam gần đây. Kết quả chứng minh rằng, phát triển sản phẩm dịch vụ thông qua các chiều hướng 
phát triển ý tưởng, phát triển dịch vụ và thương mại hóa đã ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các DNNVV tại Việt 
Nam. Tương tự như vậy, nghiên cứu xác nhận rằng, lãnh đạo chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong nâng cao khả 
năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu, theo tác giả, cần tăng cường phát triển ý tưởng, phát triển dịch 
vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo số và thương mại hóa để cải thiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp./. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Ardito L., S. Raby, V. Albino, B. Bertoldi, (2021), The duality of digital and environmental orientations in the context of 
SMEs: implications for innovation performance, .J. Bus. Res., 123, 44—56. 


2. Benitez .J., A. Arenas, A. Castillo, .J. Esteves (2022), Impact of digital leadership capability on innovation performanece: the 
role of platform digitization capability, Inf. Manag., 59(2). 


3. Brunner, Melissa; Gonzalez-Castañé, Gabriel, and Ravesteijn, Pascal (2021), How Digital Leadership competences and [T 
Capabilities affect an organizations ability to digitally transform and adopt new technologies, Journal of International 
Technology and Information Management, 30(4). 


4. Cojanu, V, and Pislaru, D. (2011), How important are agglomeration economies: a case study of Romanian industrial 
clusters, Review of Economics and Business Studies, 4(1), 35-58 


5. Dinh, T. H., Nguyen, H. L. (2018), An assessment of vietnamese firms' readiness to adopt a circular economy, Industry 4.0: 
Empowering ASEAN for the Circular Economy, 1995(2000), 161 


6. Friedrichsen, M., Zarea, H., Tayebi, A.,, Abad, F. A. S. (2017), Competitive strategies of knowledge and innovation 
comrmercialization: A unified SWOT and fuzzy AHP Approach, AD-Minister, 30, 45-72, https:⁄ doi.org/10.17230/ad- 
minister.30.3 


7. Grabowska, S. (2016), Business model metallurgical company built on the competitive advantage. In Proceedings of the 
25th International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2016, Brno, Czech Republic, (pp. 1800-1818). https:// 
Wwww.corfer.cz/ metal/2016/read/2002-business-model-metallurgi cal-company-built-on-the-competitive-advantage. Pdf. 


8. Grabowska, S., Saniuk, S. (2022), Assessment of the competitiveness and effectiveness of an open business model in the 
industry 4.0 environment, .Journal of Open Innovation, Technology, Market, and Complexities, 8(1), https://doi.org/10.3390/ 
joitrmc8010057. 


9. Grybauskas A., A. Stefanini,M. Ghobakhloo (2022), Social sustainability in the age of digitalization: a systematic literature 
Review on the social implications of industry 4.0, Technol. Soc. 70, 10. 


10. Karakose T., l. Kocabas, R. Yirci, S. Papadakis, T.Y. Ozdemir, M. Demirkol, (2022), The development and evolution of 
digital leadership: a bibliometric mapping approachbased study, Sustainability, 14(23). 


11. Kraus S., S.U. Rehman, F.J.S. García (2020), Corporate social responsibility and environmental performance: the 
mediating role of environmental strategy and green innovation, Technol. Forecast. Soc. Change, 160. 


12. Kumar, A., Motwani, J., Douglas, Œ., and Das, N. (1999), A quality competitiveness index for benchmarking, 
Benchmarking: An International Journal, 6(1), 12-21. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29473 


8/13/2024. 3:27 PM 


Tác động của lãnh đạo kỹ thuật sô, phát triên sản phâm và thương mại... 


7of7 


13. Lee, D. S., Chung, L. C. (2010), A study on the effect of technological innovation capability and technology 
commercialization capability on business performance in SMEs of Korea, Small Business Research, 32(1), 65-87, http:// 
www.kasbs.or.kr/board/board.asp? act=detail_read&bbs=learned_list&ytop1=a&no= 133&gubun=1#self. 


14. Memon K.R., S.K. Ooi, (2021), The Dark Side of industrial revolution 4.0-implications and suggestions, Acad. Enterpren. 
dJ., 27(S2), 1-18. 


15. Moursellas, A., De, D., Wurzer, T., Skouloudis, A., Reiner, G., Chaudhuri, A., Dey, P. K. (2023), Sustainability practices and 
performance in european small-and-medium enterprises: Insights from multiple case studies, Circular Economy and 
Sustainability, 3(2), 835-860. 


16. Neslihan, A., Hủseyin, T. (2012), Defining and measuring competitiveness: A comparative analysis of Turkey with 11 
potential rivals, International Journal of Basic & Applied Sciences, 12(2), 31-43, Paper ID: 123802- 9090-1.JBAS-I.JENS. 


17. Nguyen, H. M., Onofrei, G., Truong, D., Lockrey, S. (2020), Customer green orientation and process innovation alignment: 
A configuration approach in the global manufacturing industry, Business Strategy and the Environment, 29(6), 2498-2513. 


18. Rahimli, A. (2012). Knowledge management and competitive advantage. Information and Knowledge Management, 
20), 37-43, https:/⁄/iiste.org/.Journals/ index.php/IKM/article/view/3255. 


19. Roberts, P. W., Amit, R. (2003), The dynamics of innovative activity and competitive advantage: The case of Australian 
retail banking 1981 to 1995, Organization Science, 14(2), 107—122, https://doi.org/ 10.1287/orsc.14.2.107.14990. 


20. Schneider, S., Spieth, P. (2013), Business model innovation: Towards an integrated future research agenda, International 
dournal of Innovation Management, 17(1), https://doi.org/10. 1142/S136391961340001%. 


21. Seo, .J., Kim, ,J., Choi, W. (2015), The effects of commercialization capability in small and medium sized businesses on 
business performances: Focused on moderating effects of open innovation, Journal of Management & Strategy, 6(2), 70— 
82, https://doi.org/ 10.5430/jms.v6n2p70. 


22. Sung T.K., (2018), Industry 4.0: a korea perspective, Technol, Forecast. Soc. Change, 132, 40-45. 


23. Teece, D. J. (2010), Business models, business strategy and innovation, Long Range Plan, 43(2-3), 172-194, https:// 
doi.org/10.1016/.lrp.2009.07.003. 


24. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024), Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories, 
AISDL. 


25. Wang T., X. Lin, F Sheng (2022), Digital leadership and exploratory innovation: from the dual perspectives of strategic 
orientation and organizational culture, Front. Psychol. 13. 


26. Weerawardena, .J., McColl-Kennedy, J. R. (2002), New service development and competitive advantage: A conceptual 


model, Australasian Marketing .Journal, 10(1), 13-23, https://doi.org/10.1016/S1441-3582(02) 70140-7. 


Ngày nhận bài: 30/7/2024; Ngày phản biện: 01/8/2024; Ngày duyệt đăng: 13/8/2024 


URL: https://kinhtevadubao.vn/tac-dong-cua-lanh-dao-ky-thuat-so-phat-trien-san-pham-va-thuong-mai-hoa-den-nang-luc- 
canh-tranh-tai-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua-viet-nam-29473.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29473 


8/13/2024. 3:27 PM 


